Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




TÀI LIỆU ÔN THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUÓC GIA 


ĐẠI HỌC 



BÁCH KHOA 


KỸ THUẬT XỬ LÝ 
HÌNH HỌC TỘA Độ PHẢNG 


PHÀN I: 

GÁN ĐÔ DÀI CHO HÌNH VẼ 
• 

PHẦN II: 

GOI ẨN TRÊN ĐƯỜNG THẲNG 
• 

PHÀN III: 

GIẢI TAM GIÁC TỨ GIÁC 

PHẦN IV: 

GIẢI ĐƯỜNG TRÒN 

Biên soan: 

• 

ĐOÀN TRÍ DŨNG 

Hotline: 

0902.920.389 

Facebook: 

https://www.facebook.com/toanthaydung 


SOT LI 





1IKỸ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG - ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902 92 03 89 
































































Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHẦN I: PHƯƠNG PHÁP GÁN ĐỘ DÀI 


Mục tiêu của phương pháp gán độ dài là xây dựng mối liên hệ 
giữa những cái đã có và những cái chưa có. 

Chẳng hạn như trong hình vẽ bên thì chúng ta thấy rằng cái đã 
có là độ dài EF còn cái chưa có là độ dài EA. Neu ta tính được 
độ dài EA thì vấn đề đã trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên thực tế 
cái khó nhất chính là ở chồ này. 

Đe tính EA thì ta không nên suy nghĩ quá đơn giản là đi tính độ 
dài một cách trực tiếp. Thực tế đã là hình học thì không thể cứ 
tính trực tiếp mà ra được. Ta sẽ tính EA thông qua các bước sau: 

• Bước 1: Đặt một độ dài của hình vẽ là a (có thể là cạnh 
hình vuông, cạnh hình chữ nhật, chẳng hạn đặt AB = a). 

• Bước 2: Tính độ dài EA và EF theo a (chẳng hạn EA = 

2a, EF = a Tĩ ) 

• Bước 3: Độ dài EF thực tế là yfĩ như vậy a = 1, do đó độ 
dài EA = 2. Từ đây thì việc tìm ra A là quá đơn giản. 



VẮN ĐẺ 1: GẮN MỜT Đờ DẰĩ BẰNG TÍNH CHẮT HÌNH VẼ: Hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD và 

í 13.13 "Ị 
5~ ; ~5 ' 


A (l; 3). M và N là trung điểm của AB và BC. DM cắt AN tại E 


? A ? _ 

. F là diêm năm trên đoạn thăng CD 


V J J ) 

sao cho 10DF = 3CD. Biết rằng điếm F nằm trên đường thẳng d : 1 Lv + 5y —16 = 0. Xác định tọa độ đỉnh F. 


M 


B 


M 


B 


E 

N 1 

K E 

\ / jr 

ỉ 

jr\ ỉ 


\ / 

\ Ị 


iiiii_ ỵ _ 


D 


F 


c D 


N 


Hình 1 


Hình 2 


Bài toán này có một mối quan hệ rất dễ nhìn thấy đó chính là mối quan hệ vuông góc giữa A, E và F. Trong 
bài toán này tôi sẽ sử dụng kỳ thuật gán độ dài đế chứng minh mối quan hệ đó bằng Pithagore. 

Các vấn đề tìm nốt ra các điểm còn lại để hoàn thiện bài toán, học sinh tự xử lý nốt. 

Đặt độ dài cạnh AD = a, AB = 2a, gọi I là trung điểm của AD và K là trung điểm của DM. Ta dễ dàng thấy 

r ^ AM a 3a 

được các diêm I, K, N thăng hàng. Ta có IK = — = — => KN = . Mặt khác theo định lý Thales ta có: 

2 2 2 ■ 


ME AE AM 2 AE ME 2 ^ 2 a 

= - 3 — = —^ = — => - => AE = — AN = - 

EK EN NK 3 AN MK 5 5 5 


,ME = ^MK = - _ 
5 5 


DE = 


Ta dễ dàng nhận thấy ADM = MDF = 45° nên áp dụng định lý hàm số cos cho tam giác DEF ta được: 


FE 2 = DE 2 +DF 2 - 2 DE.DF. cos 45° => FE = 


a 


. Xét tam giác ADF ta được: 


34a 2 

FA 2 — AD 2 + DF 2 = —— = AE 2 + FE 2 . Vậy tam giác AEF vuông cân tại E. Do đó ta tìm được điểm F A ; 1 


25 


ín A 

V 5 J 


21 KỸ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


VẮN ĐẺ 2: GẮN MỜT Đồ DÀI DƯA VÀO THÔNG SỎ ĐẦU BẰĨ: Tam giác ABC cân tại A(2;4) có 


diện tích bằng 3. Gọi M là trung điểm của BC và N 


(11 7^ ,, ì 

—; — là diêm năm trên cạnh AC sao cho AC = 4CN. 

u 4j 

r y 9 _ 

Biêt răng đường thăng MN có phương trình JC - y—1 = 0. Xác định tọa độ đỉnh M. 


Nhìn qua thì bài toán này không thể gán được độ dài, tuy nhiên 
nếu để ý kỳ thì từ chi tiết diện tích bằng 3, ta đặt AM = a, ta sẽ 

có BC = — . Do vậy mục tiêu của chúng ta trong bài toán này là 
a 

tính được AN theo a. Ta có: 


AC = VAM Z +MC Z = Ja z +— = 


Mặt khác vì A (2; 4) và N 


a 

r n l_y 
U'T) 


a +9 


a 


AN = 


3va +9 


nên AN 


4 


4a 

. Như vậy: 


a = AM = 1V a = AM = 3 


3^jạ 4 +9 _ 3^/TÕ 

4a 4 

Từ đây việc tìm điếm M đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Học 
sinh tự giải quyết nốt bài toán đến khi kết thúc. 


A 



AB lần lượt lấy E và F sao cho AE = AF. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BE. Tìm tọa độ đỉnh c 
biết c thuộc đường thẳng x-2y + 1 = Ovà hai điểm F(2;0), H(l;-l). 


r 9 \ N N 

Trước hêt ta tìm hỉêu vê cách chứng minh băng hình hoc thuôn túy: 


A 


B 


Ta có HAF = AEH = HBC và 


AH AH BH BH 


nên ta có hai 


FA AE BA BC 

tam giác đồng dạng HAF và HBC nên AHF — BHC. 

Vì ẤĨĨF + FĨĨB = 90° nên BĨĨC + FHB = 90° hay CH 1 HF do đó ta tìm 

r 1.Õ 


9 _ 

được tọa độ diêm c 


l 3’3j 



c 


, A ; ,' ' ' AH AH BH BH ' v 

Tuy nhiên vân đê khó nhât là tỷ sô —— = —- = —— = —— làm thê nào 

FA AE BA BC 

xử lý tốt được. 

Gán đô dài có giải quyết đươc tỷ so trên khàng khỉ mà E và F đều là hai điểm bất kỳ trên AD và AB ? 

Câu trả lời là CÓ. Nếu ta đặt AB = a, AE = AF = b thì khi đó với mục tiêu hai tam giác HAF và HBC đồng 
dạng, ta tập trung vào độ dài các cạnh AH, FA, BH, BC. 


ab 


Tính AH: AH = 


AE.AB ab 

^ỊaE 2 +AB 2 = V a 2 +b 2 


. Do đó: 


v AH = Ja 2 +b 2 = a 
FA b yỊa 2 + b 2 


a 


Tính BH: BH = 4aB 2 -AH 2 = Ja 2 - 


27-2 


a b 


a 


a 


a +b 


a +b 


a +b 


. Do đó: 


BH = 4a 2 +b 2 _ a 
BC a Tã 2 Tb 2 


AH BH 

Kh i đó: —— = —— nên các tam giác HAF và HBC đồng dạng. Do đó ta tìm được c. 
FA BC 


31 KỸ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP GỌI ẨN TRÊN ĐƯỜNG THẲNG 

Giống như phương pháp bình phương trong phương trình - hệ phương trình, phương pháp gọi ẩn trên đường 
thẳng là phương pháp đơn giản nhất, dễ hiểu dễ làm, chỉ có tính là hơi khó, đòi hỏi học sinh phải có kỳ năng 
tính toán tốt và tuân thủ theo các nguyên tắc như sau: 


• Môi một diêm trên đường thăng có thê gọi tham sô trên đường thăng đó. 

• Hai điểm khác nhau phải gọi hai tham số khác nhau. 

• Thường chỉ sử dụng khi bài toán xuất hiện hai đường thẳng trở lên. 

• Gọi tối đa 2 ẩn, hạn chế tối đa gọi đến ẩn thứ 3. 

• Có bao nhiêu ẩn phải đưa ra bấy nhiêu phương trình. 

VẮN ĐẺ 1: GOIMÕT ẲN VÀ TÍNH TOA Đờ CẮC ẨN KHẮC BẰNG CÁCH KÉO THEO: Tam giác 
ABC cân tại A có phương trinh đường thẳng chứa cạnh BC là: 2x — y + 3 = 0 và l(-2;-l) là trung điểm của 

BC. Điểm M(4;l) nằm trên cạnh AB và tam giác ABC có diện tích bằng 90. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
ABC biết rằng điểm B có hoành độ lớn hơn 3. 


Thiết ỉâp muc tiêu cho bài toán: 

• Bước 1: Gọi tọa độ của B tham số b trên đường thắng BC. 

• Bước 2: Tìm tọa độ của c theo tham số b. 

• Bước 3: Từ B và M viết phương trình BM theo tham số b. 

• Bước 4: Viết được phương trình AI qua I vuông góc với BC. 

• Bước 5: Tìm được tọa độ A theo tham số b là giao của BM và AI. 

• Bước 6 : Giải phương trình diện tích tam giác ABC bằng 90 ra b. 

• Bước 7: Kết luận. 

Time hiên: 

Bước 1: Gọi B (b\ 2 b+ 3) trên đường thẳng BC. 


Bước 2 :1 trung điểm BC: 


x r = 2x, - X B = -4 — b , _ _ _ . 

ị ~ _ =>C(-4-b,-5-27>) 

y c =2y,-y B =-5-2b 


A 



Bước 3: Từ B và M đã có ta viết phương trình đường thẳng BM: (2ò + 2)(x-4) + (4-7>)(y-l) = 0 


_ 9 _ 

Bước 4: Đường thăng qua I và vuông góc với BC là AI: x+ 2y + 4 = 0 


.. , í(2Z> + 2)(x-4) + (4-b)(y-l) = 0 

Bước 5: A là giao của BM và AI nên tọa độ A là nghiệm của hệ: ị ' ;v ; v A ; do đó 

[x + 2y + 4 = 0 


ta tìm được tọa độ A 


( 2b + 'ề 

l ~b~ 


-3b-4^ 
b ] 


Í4b + S'] 

2 

+ 

f 20 + 4^1 

ị 2 10(b + 2) 2 

\ b ) 

l b J 


b 



giải phương trình trên ta được b = ỉ,b = 4,b = 


-13±3yỊĨĨ 


Bước 7: Do điểm B có hoành độ lớn hơn 3 nên ta tìm được A(4;-4), B(4;ll), C(-8;-13). 


41 KỸ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG - ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 





Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


VẮN ĐẺ 2: GOI HAI ẲN PHU. ĐƯA VỀ HÊ 2 PHƯƠNG TRÌNH BẰNG 2 DỬ KĨẺN ĐẦU BÀI; 

Hình thoi ABCD có phương trình đường chéo AC: x + 7_y — 31 = 0. Hai đỉnh B và D nằm trên các đường thẳng 
v + _y-8 = 0 và A'-2 V + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD biết nó có diện tích bằng 75 và đỉnh 
A có hoành độ không âm. 

Thiết lâp muc tiêu bài toán: 

Bước 1: Gọi B và D tham số trên hai đường 

. t w 1 i r m X ,1 ‘Á, 1A 1 • 1 


thăng cho trước. Ta cân thiêt lập hai phương 
trình đe tìm ra hai điếm B và D. 

Bước 2: Phương trình 1: ABCD là hình thoi nên 
trung điếm của BD nằm trên đường thẳng AC. 
Bước 3: Phương trình 2: ABCD là hình thoi nên 
hai đường chéo BD và AC vuông góc nhau. 
Bước 4: Thiết lập hệ phương trình tìm ra B và D, 
sau đó dùng dữ kiện diện tích đế tìm ra A và c. 



c 


Bước 1: Gọi B(ò;8-ò) và D(2ú?— 3;ú?) trên hai đường thẳng x+y—8 = 0 và x—2y + 3 = 0. 
(b + 2d-3'-b + d + 8^ 


Bước 2: Gọi I 


V 


là trung điểm của BD. Ta có I thuộc AC nên: 


D 


) 


b + 2 d — 3 —b + d + 8 

-—-+ 7 —-31 = 0=>-6£ + 9í/-9 = 0 


Bước 3: BD vuông góc với AC nên BDu AC = 0 =>-8 b +13ú?—13 = 0 


Bước 4: Ta có hệ phương trình: 


-6b + 9d-9 = 0 


, = oJ*(0;8) 

-8Z> + 13í/-13 = 0^|d=l^ Ịd(-1 ;1) 


^>BD = 5yf2,lị-T 

l;l) l 2 


1 9 a 

2 ] 


1 


Ta có S ABCD = AC.BD = IA. 5 T 2 - 75 => AI = -^=. Do đó gọi A {-la + 3 1; a) trên AC, ta được: 


225 

r .„13 

2 


9 ^ 


—V (2 + 31 H- 

+ 

a — 


2 

l 2 J 


\ 

2 ; 


Vì A có hoành độ không âm nên ta có 


=> A(-ll;6)v A(0;3) 
A(0;3),c(-ll;6) 


51 KỸ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHẦN III: GIẢI TAM GIÁC - TỨ GIÁC 
L TÍNH CHẤT TRựC TÂM TRONG TAM GIÁC 


Ký hiệu trong các hình vẽ: 

O: tâm ngoại tiếp. G: Trọng tâm. 

M, N, P: Trung điểm BC, CA, AB. H: Trực tâm. 

AD, BE, CF: 3 đường cao W: Tâm đường tròn Euler. 


J, K, L: Trung điểm HA, HB, HC. 

_ ? r 

T: Điêm đôi xứng với A qua o. 

^ .2 ^ _ 

R: Điêm đôi xứng với H qua BC. 


1 . QUAN HỆ 1: A, H, o, M 

B và C nằm trên đường tròn đường kính AT nên BT1BA, CT1CA. 

Vì BH1CA, CH1BA 

Do đó ta có BHCT là hình bình hành. 

Vậy M là trung điểm của HT. 

OM là đường trung bình của tam giác AHT. 

Vậy ÃH = 2ÕM 


2. QUAN HỆ 2: QUAN HỆ o, A, F, E VỚI TIÉP TUYẾN TẠI A 



Gọi Ax là tiêp tuyên tại A, ta có OAlAx. 
xAF — ACB (Góc giữa tiếp tuyến và dây cung) 
Tứ giác BFEC nội tiếp nên ACB = AFE 
Vậy AFE = xAF. 

Do đó Ax//EF. 

Vậy EF10A. 


3. QUAN HỆ 3: J, M, E, F, o, A 



Vì AH//OM và AH = 20M nên JA//OM và JA = OM. 
Do đó JAOM là hình bình hành. 

Vậy OA//JM. 
vi EF±OA. 

Vậy EF1JM. 



61K Ỹ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


4. MỐI QUAN HỆ 4: w, o, H, G. 


Quan hệ o, H, W: 

vĩ AH//OM và AH = 20M nên JH//OM và JH = OM. 

Do đó JOMH là hình bình hành. 

Do đó JM cắt OH tại trung điếm w của mỗi đường. 

Tương tự ta chứng minh được KN, LP đều cắt OH tại trung điểm của 
mỗi đường (Học sinh tự vẽ nốt hình). 

Do đó 4 đường JM, KN, LP, OH đồng quy tại trung điểm mỗi đường 
đó là w (Tâm đường tròn Euler). 

Vậy tâm đường tròn Eưler w là trung điểm các đoạn OH, JM, KN, LP 
Quan hệ o, H, G: 

AG 2 .... 

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, ta có —— = — . Vì AM cũng là 

AM 3 


trung tuyến của tam giác AHT nên G là trọng tâm tam giác AHT. 
Vì HO là trung tuyến tam giác AHT nên OH = 30G. 





(Chia đoạn OH là 12 đoạn, OG chiếm 3 đoạn, w chiếm 6 đoạn) 

Các loại đường tròn sau là đường tròn Euler: 

• Đường tròn đi qua 3 chân đường cao trong tam giác. 

• Đường tròn đi qua 3 trung điếm 3 cạnh trong tam giác. 

• Đường tròn đi qua 3 trung điểm đoạn nối giữa đỉnh và trực tâm 
của tam giác. 

5. MÓI QUAN HỆ 5: H, D, R 


Ta chứng minh khi R đối xứng với H qua BC thì R nằm trên (O): 
HBC = RBC (H và R đối xứng qua BC) 

Tứ giác AEDB nội tiếp nên HBC — RAC 
Do đó RBC = RĨC. 

Vậy tứ giác ABRC nội tiếp. 

Do đó R nằm trên đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABRC cũng là đường 
tròn đi qua 3 điếm A, B, c. 

Vậy R nằm trên (O). 


6. MỐI QUAN HỆ 6: D, E, F, H 



Tứ giác AFHE nội tiếp nên FEH = FAH 
Tứ giác HDCE nội tiếp nên DEH — DCH 
Tứ giác AFDC nội tiếp nên FAH = DCH 
Vậy ta có FEH = DEH. 

Do đó EH là phân giác trong góc FED. 

Tương tự cho DH và FH. 

Vậy H là giao điểm 3 đường phân giác và cũng là tâm đường tròn nội 
tiếp tam giác DEF. 

Chú ý: BHC = 180° -BÃC 



71K Ỹ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 







Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


ĨL TÍNH CHẮT TÂM ĐƯỜNG TRÒN NÒI TĨÉP. PHÂN GĨẮC TRONG. PHÂN GĨẮC NGOÀI 

Ký hiệu trong các hình vẽ: 

• AD: Phân giác trong góc A. 

• E: Giao điểm của AD và đường tròn ngoại tiếp. 

• o, I: Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC. 

• F: Giao điểm của tiếp tuyến tại A với đường tròn ngoại tiếp và đường thẳng BC kéo dài. 

• M: Điểm bất kỳ trên AB. 

• N: Điểm đối xứng của M qua phân giác AD. 

• J, K, L: Điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp với các cạnh tam giác 




1. MỐI QUAN HỆ 7: ĐỊNH LÝ THALES VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH TỌA Độ ĐIỂM D 


Theo định lý Thales cho đường phân giác ta có: 


AB AC 


AB 

AC 


CD . Có 3 loại đường phân giác: 








Phân giác tạo bởi 


dị : ãịX + bịy + Cị = 0 

a { x + b^ + c l 

- = ±- 

a 2 x + b 2 y + c 2 

• 

d 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 =0 

4 a l + bi 


a 

tờ (so 

+ 

tò> ro 


Phân giác trong của tam giác ABC: Xác định tọa độ điểm D qua hệ thức: BD = -——CD. Khi đó phân 

AC 

giác trong là đường thẳng đi qua 2 điếm A và D. 

Phân giác ngoài của tam giác ABC: Đường thẳng qua A và nhận AD là vector pháp tuyến. 


2. MÓI QUAN HỆ 8: TÍNH CHẤT ĐÓI XỨNG CỦA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC 


Gọi M là điểm bất kỳ trên AB, N là điểm đối xứng với M qua AD. Ta có MAD = NAD nên N nằm trên AC. 

Vậy nếu bài toán cho trước tọa độ 1 điểm M nằm trên AB, cho tọa độ đỉnh c, cho phương trình phân giác AB, 
ta có thể lấy đối xứng của M qua AD là N. Khi đó đường thẳng AC là đường thắng đi qua c và N. 

3. MỐI QUAN HỆ 9: MỐI QUAN HỆ o, E, B, c 


DAB = DAC nên cung EB và EC bằng nhau do đó EB = EC. Mà OB = oc nên OE là trung trực của BC. 


Hệ quả: OE là vector pháp tuyến của đường thẳng BC. 

4. MỐI QUAN HỆ 10: MỐI QUAN HỆ I, B, E, C 

ÉBI = ÉBC + ỔBI = ẾÃC + ĨBÂ = ẼÃẼ + ÍBÂ = ÉĨB. Vậy EI = EB. Tương tự ta có EC = EI. 

Hệ quả: B, c là giao điểm của đường tròn tâm E, bán kính EI với đường tròn (O). 

81K Ỹ THUẬT GIẢI TÍCH PHẢNG ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 




Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


5. MỐI QUAN HỆ 11: MỐI QUAN HỆ F, A, D 

ĨÃD = FÃẼ + BÃD = BCẦ + DÃC = FDẰ. Vậy FA = FD. 

Hệ quả: F là giao điểm của trung trực đoạn AD với đường thẳng BC. 

6. MỐI QUAN HỆ 12: QUAN HỆ GÓC TRONG ĐUỜNG tròn nội TIÉP 


A, tí™ *:s- A AVU. . OA 0 ABC + ACB 0 BAC 

GÓC ở tâm nội tiêp và góc ở đỉnh: BIC = 180 -—-= 90 + ——— 


BIC = 90° + 


BAC 


? r 

Góc ở điêm tiêp xúc và góc ở đỉnh: 


JKL = JKI + LK1 = JC1 + LAI = BAC ±^ CA = 90 ° - ABC i^ J KL = 90 ° - 


2 2 

III. TÍNH CHẤT TAM GIÁC VUÔNG CHIA ĐÔI VÀ HỆ QUẢ: 


ABC 

2 


Xét tam giác ABC vuông tại A đường cao 
AH, D và E là hai điểm trên AH và CH. 


A 



7. MỐI QUAN HỆ 13: QUAN HỆ BD VÀ AE LÀ HAI ĐUỜNG trung tuyên 

Nếu D và E là trung điểm AH và CH thì DE là đường trung bình tam giác AHC. Do đó DE//AC nên DE1AB. 
Mặt khác AD1BE nên D là trực tâm tam giác ABE do đó BD1AE. 

8. MỐI QUAN HỆ 14: QUAN HỆ BD VÀ AE LÀ HAI ĐUỜNG phân giác trong 

Nếu BD và AE là hai phân giác trong thì: do đó DE//AC nên DE1AB. 

AD AB AC EC 

Mặt khác AD-LBE nên D là trực tâm tam giác ABE do đó BD-LAE. 

Một số hệ quả của bài toán tam giác vuông chia đôi: 

A B A 




91K Ỹ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG - ĐOÀN TRÍ DŨNG: 0902920389 
























Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


PHÂN IV: GIẢI ĐƯỜNG TRÒN 
9. MỐI QUAN HỆ 15: TƯƠNG GIAO HAI ĐƯỜNG TRÒN 

{^•.(x-aT +{y-b ì f = R?,(C 2 ):(x-a 2 ) 2 +(y-b 2 ) 2 =Eị 


Hai đường tròn tiếp xúc ngoài: 

ĨẦ= R ~TÃ 

R' 

Phương trình trục đắng phương (Đường thẳng qua A và vuông 

(x-aT +(y-b l f -(x-a 2 f -(y-b 2 ) 2 -R 2 


Hai đường tròn tiếp xúc trong: 

ĨẦ = R TÃ 

R' 

Phương trình trục đắng phương (Đường thẳng qua A và vuông 

(x-aT +(y-b l f -(x-a 2 f -(y-b 2 ) 2 =R?-R 2 


— T 

Hai đường tròn cắt nhau: 

tf, 2 -Ạ 2 =[<*,. 

Phương trình trục đẳng phương (Đường thẳng AB): 

(x-í^ý +(y-b l ý-(x-a 2 ý-(y-b 2 ý =R?-Rị 

/ V 

( %-h 

\ 1 \ T 

\ 

/^ r / 


10. MỐI QUAN HỆ 16: TIẾP TUYÉN VA CAT TUYẾN 



101 KỸ THUẬT GIẢI TÍCH PHẲNG - ĐOÀN TRÍ DŨNG: 
0902920389* 









































